m u î " A u zê " 
Hai tiêng "Viêt kiêu 
Dũng Vũ 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Hai tiếng _"Việt kiều" 





Dũng Vũ 
Hai tiếng "Việt kiều" 


Không biết hai tiếng "Việt kiều" đã ra đời bao giờ và ai là tác 
giả. Người ta chỉ biết nó đã được đẻ ra để chỉ người Việt 
sống ở hải ngoại. Lâu nay nó đã được dùng khắp xã hội như 
một cái tên gọi bình thường. 

Thực ra, "Việt kiều" là một sản phẩm ngôn ngữ khác thường. 
Khác thường từ cú pháp (syntax) cho tới dụng ngôn 
(pragmatic), từ ngữ nghĩa (semantic) cho tới văn hóa. 

Chữ "Việt" thì ai cũng biết, còn "kiều" có nghĩa là gì ? 

Kiều là một từ gốc Hán. Theo Từ điển Hán-Việt của Thiều 
Chửu và Hán-Việt từ điển của Đào Duy Anh [ii]_, từ đồng âm 
này có nhiều nghĩa, ví dụ, cái cầu [], cái lông dài ở đuôi chim 
0, v.v... Nhưng dùng cho từ ghép "Việt kiều", thì "kiều" [] có 
nghĩa là ở đậu, ở nhờ một làng, một nước nào đó. 

Như vậy, "Việt kiều" có nghĩa là người Việt ở đậu, ở nhờ. 

Về mặt cú pháp, tác giả của từ ghép "Việt kiêu" đã rập 
khuôn từ ghép "Hoa kiều" [0 của tiếng Hoa. 

Người Hoa giải thích, "kiều" trong "Hoa kiều" được hiểu là 
"kiều bào" [][. Đúng ra là "Trung Hoa kiều bào" hay "Trung 
Quốc kiều bào", nhưng vì nói tắt, mới thành ra "Hoa kiều". 
Cú pháp của nó không giống như cú pháp của một từ ghép 
Hán bình thường. 

Sự giải thích ấy có lý, bởi lẽ "kiều" không thể đứng một mình 
trong tư thế một vị từ (tức động từ, tính từ). Nó phải bổ 
nghĩa cho một từ khác, ví dụ, bổ nghĩa cho "bào" thành 
"kiều bào" DO, bổ nghĩa cho "dân" thành "kiều dân" DO, bổ 


nghĩa cho "cư" thành "kiều cư" 00O, v.v... Đây là cách bổ 
nghĩa của tiếng Hán, "phụ trước, chính sau", ngược với 
nguyên tắc "chính trước, phụ sau" của tiếng Việt [iiil,. 

Về mặt dụng ngôn, tác giả của từ "Việt kiều" cũng hiểu theo 
tinh thần ngữ nghĩa của từ "Hoa kiều", cho nên cũng khác 
thường. 

Không cần kiến thức ngôn ngữ học, hẳn mỗi người đều biết 
một điều căn bản, ngữ nghĩa một từ của ngôn ngữ này có 
thể giống ngữ nghĩa một từ của ngôn ngữ kia, nhưng cách 
dụng ngôn có thể khác nhau tùy tình huống. Chữ "nóng" của 
tiếng Việt đồng nghĩa với "hot", "heiß" của tiếng Anh, tiếng 
Đức, nhưng không phải bao giờ cũng được sử dụng giống 
nhau. Gặp phụ nữ Tây phương mà dùng các tiếng ấy, e khó 
tránh khỏi phiền toái. 

Nói theo khoa học, ngữ nghĩa không đơn thuần là ngữ nghĩa. 
Nó còn có sắc thái. Đặc điểm này trong ngôn ngữ học gọi là 
cực tính (polarity). Có cực tính tốt (positive polarity), có cực 
tính xấu (negative polarity), có cực tính trung hòa (neutral 
polarity), phải biết tùy tình huống, quan niệm văn hóa mà 
sử dụng. 

Đối với người Hoa, chữ "kiều" không mang cực tính xấu cho 
dù hàm nghĩa "ở nhờ". Người Hoa là một giống dân di trú nổi 
tiếng xưa nay. Có lẽ do đã quen ở nhờ nước khác, họ không 
cảm thấy điều đó là tiêu cực, miễn ăn ở đàng hoàng. Người 
Hoa ở Chợ Lớn vẫn tự nhận mình là Hoa kiều. 

Cực tính của chữ "kiều" đối với người Hoa là vậy nhưng đối 
với người Việt thì khác. Trước 75 ở miền Nam, người Việt ít 
khi gọi người Hoa bằng Hoa kiều. Thỉnh thoảng mới nghe có 


người dùng cụm từ "bọn Hoa kiều" với tinh thân tiêu cực. 
Ngược lại, thỉnh thoảng giới báo chí lại dùng nó với tính 
trung hòa. 

Tuy vậy, người hiểu biết vẫn hiểu rằng từ "Hoa kiều" hàm 
chứa ý "ăn nhờ, ở đậu" chứ không phải "di trú". Nếu cần 
phân biệt tính cách cư trú, tiếng Việt có nhiều từ. Dân di trú 
được gọi là "di dân". Dân cư ngụ ở địa phương được gọi là 
"cư dân". Dân ở nhờ thì được gọi là "kiều dân". Ba chữ "di", 
"cư", "kiều" khác hẳn nhau về ý nghĩa. 

Người Sài Gòn thường gọi người Hoa sinh sống trong Chợ 
Lớn là người Hoa Chợ Lớn, hoặc người Tàu Chợ Lớn; hoặc 
ngắn gọn nữa là người Hoa, người Tàu để tránh một ngữ 
nghĩa mang tính phân biệt có thể làm buồn lòng người khác. 
Trước 75, người miền Nam trong nước cũng không gọi người 
Việt sống ở nước ngoài là Việt kiều. Họ thường gọi là "kiều 
bào" hoặc "đồng bào hải ngoại". Tuy "kiều bào" vẫn hàm 
chứa nghĩa gốc là ở nhờ nơi khác, nhưng nghe vẫn nhẹ hơn 
"Việt kiều" nhờ chữ "bào", có nghĩa đen là cái bọc, nghĩa 
bóng là anh em, gần gũi với từ "đồng bào". 

"Đồng bào hải ngoại" là từ hay nhất, dẫu hơi dài. Thế nhưng 
dài, ngắn không quan trọng, miễn hay. Cái hay thứ nhất là 
nó được người Việt nghĩ ra. Cái hay thứ hai là văn chương. 
Cái hay thứ ba là đúng cú pháp "chính trước, phụ sau" của 
tiếng Việt. Cái hay thứ tư và quan trọng nhất là nó không 
làm cho người nghe cảm thấy bị phân biệt, bị tổn thương. 
Đó là văn hóa. 

"Hoa kiều" không phải là một từ thông dụng ở miền Nam 
trước 75. Sau 75, nó cũng không thông dụng hơn trong khi 


cái tên gọi "Việt kiều" thì tràn lan khắp xã hội từ Nam chí 
Bắc. Nhiều người dùng từ "Việt kiều" do quen miệng. Ít ai 
biết hoặc quan tâm đến nguồn gốc của nó. Rất nhiều người 
Việt trong nước ngày nay mắc phải một quán tính là trên nói 
gì, dưới lặp y vậy, không cần suy ngẫm tốt, xấu, đúng, sai. 
Có biết bao sản phẩm ngôn ngữ vụng về, biến chất mà ngày 
nay từ giới có học cho tới giới bình dân lẫn giới truyền thông 
trong nước vẫn sử dụng và lạm dụng một cách tự nhiên, như 
"vi tính", "phần cứng", "phần mềm", "chí ít", "game thủ", 
"bèo", "di động", "điều hòa", "vô tư", "siêu rẻ", "siêu nac", 
"thấp điểm", "Hợp chủng quốc", "thánh Allah", "người Thiên 
Chúa", v.v. và v.v. Thực trạng cho thấy trình độ Việt ngữ học 
của tác giả và người sử dụng thấp kém đến độ nào. Với trình 
độ ấy, chẳng lạ gì, mỗi khi có một từ ngữ mới xuất hiện 
trong nước là người hiểu biết không khỏi lấy làm lo lắng và 
hoài nghi về phẩm chất của nó. 

Nhưng, điều đó vẫn chưa đáng kể bằng cái sản phẩm được 
đẻ ra có thể làm tổn thương người khác. "Việt kiều" là hai 
tiếng mà đa số người Việt hải ngoại không ưa thích. Nó 
giống như mấy từ "ngụy", "tư sản mại bản", "văn hóa Mỹ- 
Ngụy”,... mà người ta đã áp đặt lên dân mình trong quá khứ. 
Hai tiếng "Việt kiều" khiến người Việt hải ngoại có cảm 
tưởng như mình bị tách rời khỏi cộng đồng dân tộc. Nhiều 
người Việt đã về nước sinh sống vẫn bị gọi là "Việt kiều". 
Nhà nước Việt Nam cũng nhận thức được tâm lý này, cho 
nên có cơ quan ngôn luận đã chuyển sang dùng các từ ngữ 
như "kiều bào", "người Việt ở hải ngoại", "người Việt ở nước 
ngoài" thay cho "Việt kiều". Tuy vậy, hai tiếng "Việt kiều" 


vẫn được dùng phổ biến, và vẫn tiếp tục là từ ngữ gây tự ái, 
chia rẽ. 

Giới văn hóa thông tin ở Việt Nam có tiếng xưa nay là tác 
giả của những từ ngữ khác thường. Không ai biết "Việt kiều" 
có phải là sản phẩm của họ không, nhưng biết chắc họ hay 
dùng. Là người làm văn hóa, họ luôn nhắc nhở người dân giữ 
gìn "bản sắc dân tộc" trong khi chính họ lại quên mất một 
điều ông bà thường dặn: "Lời nói không mất tiền mua. Chọn 
lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Stuttgart, Giáng Sinh 2006 

© 2007 talawas 


Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha (1902 - 1954): Từ điển Hán- 
Việt Thiều Chửu. Thực hiện: Đặng Thế Kiệt, Lê Văn Đặng, 
Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Doãn Vượng. Viện Việt học 
http:/uwW.viethoc.org/hannorm/tdtc_intro.php 

[ji] 

Đào Duy Anh (1957), Hán-Việt từ điển. Trường Thi: Sài Gòn 
[iii]_Xem Sự tích bốn chữ “CHÍNH TRƯỚC PHỤ SAU” trong 


Việt ngữ học, Cao Xuân Hạo. talawas: 
http:/www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=4115&rb=06 
Chính trước phụ sau, Dũng Vũ. talawas: 


http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=3811&rb=06 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Talawas - Ctly sưu tầm 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 1 năm 2007 


